#m ` 4 2 z 
Đói Lòng An Nưa Chén 
Cơm 
Trần Vấn Lệ 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đói Lòng Ăn Nửa Chén Cơm 





Trần Vấn Lệ 
Đói Lòng Ăn Nửa Chén Cơm 


Mấy hôm nay thật buồn. Buổi mai chim không hót. Trời mùa 
đông rét ngọt. Và mưa. Mưa bay. Bay... Mùa đông trong vòng 
tay, nhìn, mà thương, thương quá. Không còn gì nói nữa, 
những gì muốn nói thêm, giống như sợi tóc mềm nằm ngoan 
trên vầng trán. Người ta thấy chút nắng rơi hồn nhiên trong 
thơ... Đó là một cơn mơ, kể không dài đến nỗi đưa người ta 
lạc lối về một chỗ xa xăm. 


Lắng nghe mưa nói thầm chuyện ngàn năm kim cổ. Tôi bỗng 
nghe nhơ nhớ hơi rượu nào rất xưa qua những bàn tay đưa 
ấm nồng mùi khói đạn. Thời chiến chinh lãng mạn, nhớ lắm 
những nụ cười, mi với tao đang ngồi biết đâu lát nằm xuống 
bên gốc tre, bờ ruộng, thì cũng là... thời gian! 


Ôi ba mươi ba năm! Tôi ngồi nhìn mưa rụng. Âm vang từng 
tiếng súng, vòng tay ôm mùa đông. Mưa vương vương mênh 
mông trên cành cây không lá. Buổi mai không gì nữa, cả 
tiếng chim bình minh! Tôi thảng thốt thấy mình cô đơn bao 
giờ vậy? Cái rét hay lửa cháy đốt hết bình minh xanh? 
Những tàu chuối mong manh cuộn tròn dòng nước mắt. Ruột 
gan nào không thắt hỡi Quê Hương xa xôi? 


Hãy vỗ lên vai tôi hỡi những người khuất mặt! Tôi muốn 
mình đừng mất những tiếng chim ngày xưa, những buổi 
sáng không mưa, khu rừng thưa nắng rọi... 


Đói Lòng Ăn Nửa Chén Cơm 


Nhiều khi muốn nói, lại ngừng Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, 
nghĩa gì? Vẫn là một cái vòng xoay Vẫn là trời, đất, bên này, 
bên kia Nếu trời có một, không chia! Nếu đất muôn dặm, 
đường về là đâu? Này em, tay hãy kê đầu Nhắm con mắt lại, 
quên màu thời gian... 


Thời gian, xanh, đỏ, tím, vàng... Bao nhiêu màu cũng trong 
làn khói sương! Có người từng hỏi Quê Hương Cũng con 
người đó đáp buồn...mây bay! Từng con chim hạc bỏ bầy 
Trời xanh, mây trắng chan đây thơ thơ... Đó là chuyện của 
ngày xưa Đó là chuyện của bây giờ, giống nhau! 


Nhiều khi chẳng nói câu nào Lạ thay lau lách bên rào cứ 
vang Em ơi buồn chẳng muộn màng Cái vui chớp mắt đã tàn 
lửa rơm! Đói lòng ăn nửa chén cơm Uống lưng bát nước rồi 
ôm bóng mình Chiến Tranh, sau đó Hòa Bình. Tóc mai mấy 
sợi, ta hình dung em! Một lần tôi ngước mặt lên Em ơi sông 
núi đang nguyền rũa ai? 


Mãi Mãi Sông Hương Nước Một Dòng 


Vẫn chảy kia em, chảy chẳng dừng. Sông Hương là Huế, nhớ 
là thương. Tại sao anh chẳng là Vua nhỉ, khi nhớ khi thương 
núi Ngự nằm? Tại sao em lại là mây nhỉ bay mãi trên đầu 
anh Nước Non? Anh nhắm mắt mơ mình ở Huế nghe sông 


Hương khóc sóng leo bờ, nghe cau Vỹ Dạ rung rinh lá, nghe 
rất êm tai những tiếng hò. Ôi Huế Huế thương và Huế nhớ 
ngàn năm ly biệt được trời ơi! Máu anh có lúc rồi ngưng 
chảy, mừng nhé sông Hương nước một dòng, em có thành 
tro hay cát bụi thì mưa tháng Chạp còn rưng rưng... 


Em à em ạ em ơi Huế, ai khiến lòng anh đắm đuối mình? Ai 
khiến gặp em tan buổi học, tóc thê vai áo, dáng xinh 
xinh...Hồi nao tiếng súng vang vang dội nát hết tình ai 
những khối tình, còn chỉ sông Hương là khối nhớ, còn 
nguyên núi Ngự nắng bình minh! Còn anh từng bước đi lầm 
lũi đạp giẫm lên từng vũng máu khô. Tổ Quốc mênh mông 
không một chỗ, sông Hương thương quá lại hai bờ! Em trên 
bờ Bắc qua Nam học, Đại Nội nằm trong nón lá tình. Tình tứ 
tình tang tình bất tận, tình bao la tới núi rừng xanh! 


Hồi xưa hồi xửa hồi xa lắm, xa lắm bây giờ em ở đâu? Anh 
biết chứ em, lòng đất lạnh, tro tàn nhang tắt, cõi Thiên Thu. 
Hỡi ơi một dãi sông Hương đó chảy mãi chảy hoài trong mắt 
anh! Muốn nói ghét em mà ghét được, tương tư không kể 
ngói trên đình! 


Cúi Lậy Trời Cao 
Buổi sáng. Buổi trưa. Buổi chiều. Buối tối. Chưa buổi nào 


mình quên gọi nhau! Em cuối chân mây, anh đầu ngọn ba 
đào, nghe chút gió cũng muốn trào nước mắt! Bao nhiêu 


năm chỉ một lần xa cách mà thiên thu không lẽ đã an bài? 
Hẹn. Hẹn hoài, không thấy một ngày mai, chỉ thấy sáng, 
thấy trưa, thấy chiều, thấy tối... 


Nhiều lúc nghĩ: Chắc thời gian lạc lối, nên tháng ngày là lịch 
gió bay bay...Lá mùa Xuân xanh biếc đậu trên cây. Lá mùa 
Thu vàng mơ rơi xuống đất. Mùa Hạ ơi, nắng hồng chi chất 
ngất? Mùa Đông à, mưa bão tại vì sao? Trái đất xoay, thời 
tiết đổi ào ào. Mình, hai đứa, cứ đầu non, cuối biển! 


Có nhiều lúc tôi làm thơ tê điếng, như lúc này, tôi mới gọi 
tên ai. Những câu thơ, tôi viết nối thành bài rồi tôi đốt thả ra 
ngoài muôn dặm. Thơ tôi đó...Không ai cầm, ai nắm. Chỉ em 
nhìn mây xám mỗi hoàng hôn. Tôi nhớ em từng ngõ ngách 
tâm hồn. Em nhớ tôi từng lối mòn đất nước... 


Những con đường hai đứa từng chung bước, bây chừ răng? 
Có đau gót chân em? Hãy xuống bến sông Hương và vả 
nước cho mềm, cho anh ướt những bài thơ mai mốt...Nếu tới 
lúc không còn ai thưa thốt, cúi lây Trời xóa bỏ chữ Tang 
Thương! Con rất thèm nhìn lại nắng Quê Hương, nhưng lúc 
đó hai mắt mòn, con khép... 


Gieo Gió 
Tôi gieo gió sang nhà em buổi sáng, cả buổi trưa, buổi xế 


buổi chiều. Nếu gió trời làm cây cối ngã xiêu mà em lạ, bình 
yên như diều cao vút! Tôi gieo gió sang nhà em tối mực, gió 


nói gì em có nghe không? Em ở đâu, trong một góc căn 
phòng, hay đang đứng ở hành lang đón gió? 


Nếu gió trời làm cho hoa, cho cỏ phải tiêu điều như buổi chợ 
vừa tan. Gió của tôi sao chẳng động lòng nàng? Tôi chờ đợi 
một tờ thư, không thấy! Tôi gieo gió sang nhà em Thứ Bảy. 
Chúa Nhật, em, vẫn ởi lễ nhà thờ! Bão mô hè? Tôi gặt những 
câu thơ thời con nít, tôi làm cho em, làm lại! 


Em đi nhà thờ, em làm người con gái, rất hiển ngoan, quỳ 
kia, ôm hai tay. Tôi, con trai, nên phải đứng bên này, tôi ôm 
gió, thả ở đây, Chúa phạt! Tôi gieo gió hay gieo buồn ngơ 
ngác? Yêu người ta chỉ vậy, gió lang thang? Gió hình 
như...không đến cửa nhà nàng? Tôi nghe lạnh như trong tâm 
bão! 


Ôi gió ơi hãy bay giùm tà áo, hãy bay giùm chút tóc mai kia, 
vắn, dài, thương ngàn nỗi phân chia mà mãi mãi không lìa 
câu dấu ái Ai bảo em được sinh làm con gái để tôi thề chê 
hết thảy giai nhân! Nếu em đừng tôi gặp một ngày Xuân, 
gió đâu đến nỗi nào thê thiết vậy! Tôi gieo gió sang nhà cho 
em thấy, em nhìn gì không thấy gió tôi bay? 


TRẦN VẤN LỆ 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: http://chimviet.free.fr 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 8 tháng 6 năm 2009 


